PGS.TS. NGUYEN THI THU CCC 

TRl/ONG BAI HOC CAN TH0 

* I 

BIEN PHAP 

Phong tri con trung va nhen 
Gay hai cay an trai 

(CHUOI, TAO) 



NHAXUAT BAN THANH NIEN 




IHiS.TS. NCUYftN I HI I HI Cl'C 
TiUf<JN(i DAI HOC CAN TH(I 


PHONG TRI 

CON TRUNG VA NHEN * 
GAY HAI CAY AN TRAI 

( - 74*; 





CAY CHUOI 


Musa sapientum L. 
Musa sinensis Lour 


Ho: Musaceae 



1. Sung due goc chuoi Cosmopolites sordidus 
(Germar) 

Ho; Curculionidac - Bo: Coleoptera 

Ten khoa hoc khac 

SphenophoriAS sordidus Germa, Calandra sordida 
Genua, Sphenophorus striatus Fohracus, Sphenophorus 
musaecola , Spheronorus cvibricollis Walker, Sphero- 
norus pygidiahs Chevrolat, Spheronorus liratus. 

Ky chu 

Gay hai chu you tren chuoi (irai) > chuoi scjfi va cau. 

Phan bo 

Hien dien d hau het cac vung trong chuoi tren the gidi 
nhu Bo Dao Nha, Tay Ban Nha, Bangladesh, Brunei 
Darussalam, Campuchia, Trung Quoc, An Dp, Israel, 
Dai Han, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, 
Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thai Lan, 
Viet Nam, chau Phi, Argentina, Bermuda, Bolivia, 
Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, 
Ecuador, El Salvador, French Guiana, Grenada, 
Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, 
Jamaica, Martinique, Mexico, Nicaragua, Peru, Puerto 
Rico, Saint Lucia, Hoa Ky, Venezuela, Uc, Fiji, Phap. 
4 



Polynesia, Guam, New Caledonia, Papua New Gunea, 
Samoa, cac quan dao Solomon, Tonga (Crop protection 
compendium, Module 1, CD cua CAB). 

Mot so" dac diem hinh thai 

Trufng co hinh bau due, kich thddc khoang 2 x 1 mm. 
Au trung phat trien day dii co chieu dai cd the 12 - 
15mm, mau trang stfa, map map, khong chan, than 
thnrdng cong lai, phan giufa cd the (dot bung 4 - 6) to hdn 
cac phan khac. Bau co mau nau do hoac mau cam nhat 
vdi nhufng difdng sqc ngan, hep khong mau d phan lifng, 
ngam phat trien. Giai doan au trung co 6 tuoi. Nhong 
thuoc nhom nhong Iran, mau trang, dai khoang 12 - 
14mm. Thanh trung cd mau den hoac den nau, dai 12 - 
16 mm, chicu ngang cd the 3,5 - 4 mm. Vdi nhai gam 
cong, dai 3 - 3,2 mm (H.4). 

Bac diem sinh thai va gfiy hai 

Trufng dude de rai rac d girta cac be la, tren nhffng Id 
nho tao ra bdi con cai ngay tren phan than chuoi sat mat 
dat. Mot so it trufng khac cung dude de tren cac be vifa 
mdi bi thoi nhun hoac tren cay da cat quay. Trufng diftJc 
de suot nam, mot con cai cd the de den 100 trtfng 
(Suplicy Filho va Sampaio, 1982). Thdi gian u trifrig keo 
dai 7 - 8 ngay, sau khi nd au trung se due ngay vao 
trong md cay. Giai doan au trung keo dai khoang 20 
ngay, sau khi da hoan thanh giai doan phat trien, au 

5 



trung lam nhong trong mot ken hinh bau due gan be mat 
cua than. Giai doan nhong 5-8 ngay. Thdi gian phat 
trien tif giai doan trtfng den thanh trung keo dai khoang 
29 ngay cho den 6 thang khi gap khi hau lanh (Hely va 
ctv, 1982 do Crop protection compendium, Module 1, 
CD cua CAB trfch dan). 

Thanh trung hoat dong ve dem, rat it khi bay, di 
chuyen bling each bo tren mat dat hay tren thu’c vat va 
thifdng gia do ehet khi bi dung den. Thanh trung cung 
gay hai bang each due vao trong mo than. Thanh trung 
co the song den 2 nam. Chung thtfdng song lap trung 
trong cac khe hoac nhtfng vet 1dm tren than cay chuoi 
ngay sat tren mat dat hay sat difdi mat dat, thich de trdng 
tren nhtfng cay chuoi da cd quay hoac sSp ra quay va it 
khi de trdng tren cay chuoi non. 

Sau khi not, au trung due thanh nhieu dudng ham theo 
chicu doc be la ngoai sau do se due vao cac be la d ben 
trong va vao trong phan goc cua than, trong cu chuoi va 
ca trong re. Nhtfng dtfdng due cua au trung cd the hien 
dien suot ca chieu doc ciia than cay da cat quay 
(Kalshoven, 1981). Cay bi hai nang trong than cd nhtfng 
dtfdng rdng nhtf xd mtfdp. Vet due neu tram trong cd the 
lam suy yeu cay chuoi va lam cay de bi do khi gap gio 
manh. 

La tren cay bi nhiem thtfdng co mau vang xanh va 
thong xudng. Cac vet due sau do thu’dng bi bqi nhi£ni 

6 



flam lam cay bi muc nat. Cay chuoi non neu hi nhiem se 
hi kho va chet nhanh. Trieu chufng ro nhat la hien tifdng 
cay chuoi phat trien c^n coi, trai nhd, la bi gay rO xuong, 
khi co quay, quay chuoi cung de bi gay, cay de bi do 
nga. 

Bien phap phong tri 

Ky thu$t canh tac 

- Tren nhtfng cay da bi nhilm sung, sau khi thu hoach 
phai don chuoi sat mat dot va dao bo ca nhuTng goc chuoi 
da bi nhiem nang de han che so li/tfng sung hien dien 
trong vifdn. 

- Sau khi don va loai bd goc chuoi hi nhiem, khong 
nen trong chuoi ngay ma chi nen trong chuoi lai ft nhat 3 
thang sau do (Treverrow, 1983). 

- SuT dung cay con saeh, khong bi nhiem sung due goc 
chuoi. Tot hdn het la lay cay con tif nhurng viTcfn khong bi 
nhiem sung. 

- Diet cd trong vtffln chuoi, bon phan day du va can 
doi giup cho cay chuoi phat trien tot nham gia tang tinh 
chong chiu doi vdi sir gay hai cua sung. 

SuT dung b§y thanh trung 

Cay chuoi sau khi da difdc don quay, cat tijfng khuc 
than do 60 - 80 cm, sau do che doc theo than, chat trong 
virdn. Nhtfng khuc chuoi nay se hap dan thanh trung den 
an, de trtfng va an nap, khi do se bat thanh trung hang 

7 



tay hoac sir dung thuoc khi mat so sung cao. Trong 
trtfcfng hop thanh trung de trying tren nhtfng khuc chuoi 
difdc sljT dung lam bay nay thi khi trtfng nd, sung cung 
khong the hoan thanh chu ky sinh trifdng vi nhtfng khuc 
chuoi nay sau do se kho va au trung se bi chet vi kho 
han (Treverrow, 1983). 

Phong tri sinh hoc 

Cac thuf nghiem trong dieu kien nha lifdi ghi nhan cac 
loai tuyen trung thien dich nhir Sternernema 
carpocapsae , S. glaseri va S. bibionis suf dung d lieu 
lifting 400, 4.000 va 40.000 tuyen trung tren mot cay 
chuoi 4 thang tuoi co the lam giam so" liTOng due cua 
sung trong cay chuoi. O lieu lifting cao hdn, tuyen trung 
co the gay chet 100% au trung (Figueroa, 1990). 

Cac thuT nghiem ngoai dong tai New South Wales 
(Uc) duTOc thUc hien vdi cac loai S. carpocapsae cung ghi 
nhan S. carpocapsae gidi han diftlc mat so C. sordidus 
dtfdi ngiftlng chap nhan difdc (Trevcrrow va ctv, 1991). 

Giong ch6ng chiu 

Fogain va Price (1994) thur nghiem ve tinh chong chiu 
cua 52 gidng chuoi doi vdi sif gay hai cua C. sordidus 
ghi nhan: nhom AAB to ra man cam cao nhat, trai lai 
nhom chuoi AAA thifdng tranh dtfdc sir gay hai. Dieu 
nay cho thay trien vong cua viec lai tao giong chuoi 
chong chiu sung due goc chuoi la kha thi. 


8 



Pheromone 

Mot loai pheromone (Sordidin) tie! ra bdi eon difc da 
dtfdc xac dinh va tong hop, cho thay hudng suf dung 
pheromone la kha thi trong lifting lai (Beauhaire va ctv, 
1995). 

Phong tri hoa hoc 

- Thuoc hot hay bot: rai chung quanh goc chuoi, each 
goc khoang 30 cm. 

- Thuoc nifdc: phun vao goc chuoi. 

- Xuf ly cay con tri/dc khj trong: ngam cay con vao 
dung dich Furadan hay Basudin theo lieu lifting khuyen 
cao. 

2. Sau cuon la chuoi Erionota thrax (Linnaeus) 

Ho: Hesperiidae - Bo: Lepidoptera 
Ten khoa hoc khac 

H'ulara thrax Linnaeus. 

Ky chu 

Gay hai chu yeii tren chuoi, loai nay cung diftJc ghi 
nhan hien dien tren mot so cay thuoc ho difti nhif cay eq 
difa, cay dita ngot Aiphanes carotaefolia. 

Ph£n bo' 

Brunei Darussalam, Campuchia, An Do, Indonesia, 
Nhat Ban, Lao, Malaysia, Philippines, Singapore, Thai 

9 



Lan, Viet Nam, chau Phi, Hoa Ky, Guam, Papua New 
Guinea. 

Mot so" dac diem v<l hlnh thai 

Trtfng mdi de c6 mau vang nhat, khi sap nd truing co 
mau hong do (H.8) difdc de rai rac tifng trtfng mot hoac 
ttfng cum vai ba trtfng d mat difdi la, nhieu truing co the 
dildc de tren cung mot la. Au trung thufrng co mau xanh 
nhat, vdi nhtfng long to nhd, ngSn, dau den. TO tuoi 2 trd 

di, cd the au trung difdc bao phu bdi mot ldp hot sap 

A / 

trang, chi cd phan dau la cd mau den (H.5). Au trung co 
mot cai co rat ro, ngtfc nhd hdn dau. Khi phat trien day 
du, au trung dai khoang 6 cm. Nhong thon dai, mau nau 
vang, diTOc bao phu day phan nhtf au trung, dai 4 - 6 cm, 
cd voi dai den cuoi bung (H.6). Nhong vu hda ngay 
trong la cuon, thanh trung mau nau, chieu dai sai canh 5 
- 5,5 cm (con dtfc), 6 - 6,5 cm (con cai). Canh trutfc cd 3 
dom vang nhat rat ro, rau hlnh sdi chi dai, cuoi rau cd 
dang hlnh moc cau (H.7). 

M6t s6" dac diem sinh hoc 

Trtfng difdc de d mat dtfdi la, thdi gian trtfng 5-8 
ngay. Au trung gay hai bang each c^t mot dtfdng ngang 
d ria la, dung td cuon phan la cat thanh mot ong de tru 
ngu va an pha trong ong (H.l). Khi phan ong la trd nen 
kho, khong an dude thl au trung rdi ong cuon cu, cat la 
lam mot to ldn hdn tren cung mot la de tiep tuc an pha. 


10 



Ong cuon cua au trung tiidi cudi co the dai den 15 cm. 
BufOng cat cua au (rung tuoi Idn thufrng keo dai den gan 
la chinh. Khi ong cuon bi mcf ra, au trung tuoi nhd rat d£ 
bi chet vi khong co dieu kien bao ve doi vdi rm/a va cac 
yeu to khlc nghiet khac. Co the co rat nhieu ong cuon 
tren cling mot la (H.l). Trong trtfdng hop nay thi la chi 
con lai gan la mang nhieu ong cuon raft to. 

Giai doan au trung keo dai khoang 3-4 tuan. Sau 
hoa nhong trong ong cuon. Giai doan nhong 8-12 ngay. 
Toan ho chu ky phat then keo dai 5-6 tuan. Hien dien 
sudt nam nhiAig phd bien vao dau miia mifa. 

Thien dich 

Tai Indonesia, trufng, au trung va nhong co the bi ky 
sinh den 94% trong dieu kien ttf nhien. Nhom ky sinh 
trufng bao gom Ooencyrtus erionotae / O . pallidipesU 
Agiommatus sp. va Anastatus sp., ky sinh co the gay chel 
50 - 70% trtfng tai Java (Kalshoven, 1951). Nhom ky 
sinh au trung tai Malaysia bao gom Cotesia erionotae , 
Elasmus brevicornis, Elasmus philippinemis va C. 
erionotae la thien dich cua £. thrax tai Malaysia, 
Mauritius va Hawaii (Ashari va Eveleens, 1974; 
Dammerman, 1929; Kalshoven, 1951; Corbet va 
Pendlebury, 1992 do Crop protection cempendium. 
Module 1, CD cua CAB trich din). 


11 








Hinn 2 : 6ng la Chuoi bi cu6n do 


Frionota thrax 


13 




Hinh 3 : Vet gjy hai trong cm# ia 

Cluioi bi cuon (da mof 6ng do qu«in 



Hinh 4 : Thanh Irung Sung due got 


Chuoi Cosmopolites sordidus 


15 



Hinh 5 ; An trung Sait cucm la 
Erionota thrax 




Hinh 6 : Nhgng Sau cuon la 

Erionota thrax 


17 












Hinh S : Trrfng Sau i non la 
Lrionoia thrax 




Kha nang g£y hai 

Hien dien tren hau het cac nutfc trong chuoi nhifng 
loai nay khong phai la dich hai quan trong tren chuoi, 
Erionota thrax chi di idc ghi nhan gay hai quan trong tai 
mien dong bac An Do (Prasad va Singh, 1987), Malaysia 
(Johari va Aziz, 1981; Ooi, 1988) va Indonesia (Ashari 
va Eveleens, 1974)* Tai dong bang song Cufu Long, sau 
cung xuat hien pho bien nhtfng mat so thirdng thap, 
khong gay hai dang ke. Khi bi nhiem nang, cay se bi trui 
la, khong cho quay, tuy nhien truftng hop nay thifclng chi 
xuat hien rai rac. 

Bien phap phong tri 

Rat nhieu loai thien dich da dufdc du nhap vao mot so" 
ntfdc de phong tri E. thrax nhuf viec du nhap ong ky sinh 
truhg Ooencytus erionotae / O. pallidipes] vao Papua 
New Guinea (Sands DPA va Sands MC, 1991) va vao 
Hawai. Ngoai ong Ooencytus erionotae , Hawai cung du 
nhap ong ky sinh au trung Cotesia erionotae (Mau va 
ctv, 1977; Nakao va Funasaki, 1974; Anon., 1977 do 
Crop protection cempendium. Module 1, CD cua CAB 
trich din). Sands va ctv (1993) ghi nhan viec phong thich 
ong C. erionotae da lam giam mat so" cua E. thrax tai 
Papua New Guinea. 

Trong dieu kien td nhien, E, thrax bi khong che befi 
nhieu loai thien djeh khac nhau vi vay mat so loai nay 

20 



thudng khong cao, xuat hien rai rac. Trong trtfdng hap it 
bi nhiem nang, bien phap tot nhat la huy bo cac ong la 
cuo'n (vdi sau 3 ben trong). Khi dien tich bi nhiem ldn, 
cd the sft dung thuoc hoa hoc de phong tri. 

3. Riy mem truyen benh “Bunchy top” Pentalonia 
nigronervosa Coquerel 

Ho; Aphididae - Bo: Homoptera 

T£n khoa hoc khac 

Pentalonia caladii Van der Goot, Pentalonia nigro¬ 
nervosa forma caladii Van der Goot. 

Ky chu 

Ngoai ky chu chinh la chuoi (trai), chuoi sdi {Musa 
textilis\ ray mem Pentalonia con hien dien tren mot so 
loai cay khac nhtf gifng ( Zingiber officinale ), mon ntfdc 
(Colocasia esculenta ), Alpinia purpurata , sa nhan 
{Elettaria cardamomum ), mon dom Caladium, mon 
Dieffenbachia, chuoi Heliconia. 

Phan bo' 

P. nigronervosa hien dien rong rai 3 cac vung nhiet 
ddi va can nhiet ddi tren the gidh Tai vung Dong Nam 
chau A, ray mem pho bien tai Philippines, An Do, 
Singapore, Thai Lan va Viet Nam. 


21 



M$t so' dac di£m hinh thai 


Ca thanh trung khong canh hoac cd canh deu c6 dang 
bau due, mau do nau den den vdi 2 d'ng bung do'i xtfng 
(H.9) va duoi bung ngan. Rau dau co mau nhat ngoai trtr 
phan chop rau va goc rau. Boi vdi thanh trung co canh, 
gan radius cua canh tri/dc rat cong va dinh vdi gan 
media tren mot doan tao thanh mot buong kin. Canh sau 
nho, chi co mot gan nghieng. Ca con co canh va khong 
canh deu co chieu dai cd the bien dong trong khoang 1,1 
-1,8 mm (Blackman va Eastop, 1984). 

P. nigronervosa thifdng hien dien d phan goc than cay 
chuoi hay trong cac la gia gin mat dat, quan the ray 
thifdng an nap dtrdi be la cua cac phan than cay chuoi da 
kho mot phan. Loai nay cung hien dien tren cac cay 
chuoi non vLfa moc khoi mat dat. Khi mat so' cao, co the 
phat hien ray tren ngon cay, trong cac la con cuon, chu'a 
md va ca tren cuo'ng la chuoi. 

M6t so' dac diem sinh hoc 

Tai An Do, chu ky sinh trtfdng keo dai tu’ 10 - 15 
ngay, thanh trung co the song khoang 8-26 ngay 
(Rajan, 1981). Co tur 26 - 36 the' he trong mot nam. 
Trong dieu kien phong thi nghiem, au trung co 4 tuoi 
(Viswanathan va ctv, 1992) vdi thdi gian phat trien la 9 
- 13 ngay, thdi gian song cua thanh trung 9,9 - 12,5 

22 



ngay. Con cai de khoang 3 - 20’con. Do tiet mat ngol 
nen ray thifdng song cqng sinh vdi kien. 

Thien dich 

Trong dieu kien ttf nhien, P. nigronervosa tufting doi 
co it thien dich htin eac loai ray mem khac. Bo rua 
Scymnus spp. dtTtic ghi nhan la thien dich quan trong cua 

a' 

P : nigronervosa tai An Do (Johnson, 1972; Kiritani va 
Su, 1992). 

Sri gay hai 

P. nigronervosa gay hai bang each chich hut dich ciia 
cay, tuy nhien sir gay hai quan trong nhat la do ray la tac 
nhan truyen benh "Banana bunchy top virus” (BBTV) 
tai nhieu vung trong chuoi tren the gidi nhiT Uc, chau Phi 
va chau A. 

Benh nay da gay nhieu thiet hai cho nhieu vuftn chuoi 
tren the gidi va hicn nay la moi trd ngai ldn cho vice 
canh tac chuoi tai vung Dong Nam chau A. 

Ben canh do, P. nigronervosa cung co kha nang 
truyen benh kham tren chuoi va mat dirdng do ray tiet ra 
cung gay hien ttfting nam bo hong tren cay tif do cOng 
lam anh hutfng den nang suat chuoi. 

Trieu chtfng cua b^nh Bunchy top 

La hep va pnat trien thanh bo vdi nhufng dufing soe 
mau xanh dam tren la va cuong la. NhuTng difcJng soe nay 

23 



la yeu to chi thi sdm ve stf xuat hien cua benh, sau do la 
si/ phat trien can coi, bien mau va phat trien trieu chtfng 
la moc thanh bo, la moc thang (H.10), cuong ngan va rat 
dd bj rach. Khi hi nhiem nang, bui chuoi lun han lai, 
khong cd trai, hoac neu co trai thi trai rat nho, khong 
chin. Trieu chiifng Uniting xuat hien khoang 25 ngay sau 
khi bi truyen benh do ray mem. 

Bi£n phap phong tri 


Ky thuat canh tac 

- Bien phap phong tri tot nhat la phai phat hien benh 
sdm de cd the loai bd ngay cay da bi nhiem benh ra khoi 
vtfdn. O nhtfng vifdn da phat benh nang, can manh dan 
loai bo toan bo cac cay chuoi, ke ca cac cay con, chat sat 
cac cay chuoi. 


- Khong trong chuoi ngay ben canh cac vutin da bi 
nhiem benh. SuT dung thuoc hoa hoc de tri ray khi (hay 
ray hien dien. 

4. Nhom con trung ft pho bien 

Tren chuoi con ghi nhan cd s \S hien dien cua rep sap 
phan Planococcus lilacinus , bu lach Thrips sp.; sau lutii 
(Tingidae - Lepidoptera), rep sap dinh (Diaspidae) va 
sau Amathusia phidippus , rep sap Aspidiotus destructor , 
ray phan trang Aleurodicus dispersus. NhCng loai nay 
xuat hien rai rac, mat so thuting khong cao, chufa thay 
gay hai dang kc\ 


24 




Hinh 9 : Ray mem P. nigronervosa 


(Dennis S. Kill, 1988) 


25 




Hinh iB : 1 rieu chung Chu6i bichun 
dot*Bunchy Top” 





Hinh I - : Rep sap 
Planococcus lilacinus 


28 




CAY TAO 

Ziziphus mauritiana Lamk 
Ho: Rhamnaceae 


29 



h Nhom sau an bong tao 

Tren tac co nhieu loai san an bong khac nhau, trong 
do phd bien nhat la hai loai Auloba brachygonict va 
Atiioba versicolor . Ca hai loai nay deu thuoc bo 
Lepidoptera. 

1.1, Sau an bong tao Autoha brachygonia (Hampson) 

Ho: Nocluidae - Bo: Lepidoplcra 
Mot so dac diem ve Irinh tliai 

Au triing 

Man xanh vang, tren Itfng cd 2 soc mau vang sffa. dau 
vang hoi nau, tren cd the co nhieu long td min. cd the 
khi phat trien day dll dai khoang 17 - 18 mm va chieu 
ngang 2-3 mm (H.2). 

Gay hai tren bong va la, siY ihiet hai quan trong nhat 
khi sau gay hai tren bong. Tren bong, sau nha Id nhieu 
bong va an pha ben trong nlnfng chum hong da hi nhieu 
lai, khi bj hai chum bong truf nen trd Irui. khong eon 
bong, cd the lam anh hi/dng nang no tren nang sual. Hda 
nhong trong ken (nha t(^ ket phan va nhffng bong kho 
thanh ken). Ken rat dai, cliac, hinh dang ken nit dac biet. 
thuftng Iron, difdng kmh ken khoang 10 - i 1 mm (H.3). 
Thdi gian nhong 6-7 ngay. Rich thifdc nhong 8x3 mm, 
nhpng co dau kha ldn so vdi phan bung (then nhpn ve 
cudi bung). 


30 




i linh I : Thanh (rung Sail an b6ng Autoba brachygonici 















Khi mdi hoa nhong, nhong c6 mau nau hoi do. khi 
chuan b; vu hoa c 6 mau nau den. Trong dieu kien ti/ 
nhien sau thiidng bi ky sinh, thi/dng gap cinh trang ong 
ky sinh vu hoa trong ken cua sau an bong, dieu nay cho 
thay sau an bong co the bi ky sinh giai Joan au trung 
tuoi cuoi (nam trong ken, trtfdc khi lot xac hoa nhong), 
moi sau bi ky sinh bdi 7-8 ong ky sinh (H.9) 

Thanh triing 

Chieu dai sai canh khoang 14 - 15 mm, chieu dai 
than 7-8 mm, mau nau sang, tren canh trtfdc co mot 
cham mau den rat dac trirtig. Ria canh trifdc va canh sau 
co mau nau sam, tren canh trirdc va canh sau deu co mot 
duttng gach xeo nhat (HT). 

Si I gay hai 

Sau gay hai tren la, bong va ca trai non nhi/ng tap 
trung can nhat tren bong, kha nang an pha rat cao, mot 
con sau co the an rui het mot chum bong trong mot ngay, 
tuy nhien trong tu* nhien, mat so cua A. brachygonia 
thuftng khong cao do loai nay thuftng bi ong ky sinh tan 
cong, ty le ken (thu thap ngoai dong) bi ky sinh co ndi 
len den 60% (H.8, H.9) 

Bien phap phong tri 

Trong dieu kien tu" nhien, mac dii mat so chua cao do 
sau an bong thudng xuyen bi ky sinh, nhtfng do kha nang 

34 



an pha cua sau rat can nen can chu y th’eo doi de kip thdi 
phong tri khi sau xuat hien ro. O nhutag vimg thifdng 
xuyen bi nhiem, co the suf dung cac loai thuoc trif sau 
thong thi/dng de phong tri vao luc cay chuan bi ra bong 
de diet tru'ng va au trung mdi nd nhim ngan chan mat so" 
ngay tuf ban dau. 

1.2. Sau an bong Autoba versicolor Walker 

Hinh dang va kfch thutfc thanh trung tLfdng ti t nhcf 
Autoba brachygonia , tuy nhien tren canh cua Autoba 
versicolor khong co 2 cham den, mau sac cung sam hctn, 
thanh trung di/c A. versicolor co mau nau nhat, con cai 
co mau nau sam htfn. 

Cach gay hai va phong tri 

Ttfdng tLrnhi/do"i vdi A. brachygonia . 

2. Ruoi due trai Bactrocera dorsalis (Hendel) 

Ho: Trypetidae - Bo: Diptera 

Mot so" dac diem g&y hai 

Day la loai con trung gay hai quan trong thtf hai tren 
tao (sau sau due trai), ruoi hien dien va gay hai tren 75% 
so" viiftn dieu tra tai 3 tinh Tien Giang, Dong Thap va 
Can Thd (Nguyen Thi Thu Cue va Le Quoc Dien, 1997). 
Hien dien suot nam tren vifcfn tao. Trong mot trai co the 
co rat nhieu doi hien dien. Gay hai nang vao giai doan 

35 



trai sap chin va chin. Cung giong nhtf sir thiet hai gay ra 
bdi sau due trai, trai bi hai thufrng hi boi nhiSm b<3 ruoi 
Drosophila va cac vi sinh vat nen khi bi nhiim ruoi, trai 
bi thoi va rung rat nhanh. 

Cac dac tmh sinh hffc, g£y hai va phong tri 

Xem d phan cay ot 
3. SSu due trai 

Ho: Noctuidae - Bo: Lepidoptera 

Gom nhieu ioai khac nhau, trong do phd bien nhat la 
loai sau due trai mau hong (Lepidoptera). 

M$t so' dac diem g&y hai 

Bay la doi tifdng gay hai quan trong nhat tren tao tai 
3 tinh Bong Thap, Tien Giang va Can Thd. Ket qua dieu 
tra nam 1995 (Nguyen Thi Thu Cue va Le Quoc Bien, 
1997) ghi nhan: sau hien dien tren 100% vifcfn dieu tra 
tai Bong Thap va Can Thd, co the tan cong den 68,9% 
so cay tren virdn va 64,5% so' trai tren cay. Sau tan cong 
va gay hai tir luc trai con rat nho (trai bang ngon tay cai) 
den trai ldn, sap thu hoach va thiet hai nang nhat vao luc 
trai sap thu hoach. Khi bi sau hai, trai cung thifdng bi boi 
nhiem cac vi sinh vat khac nen bi thoi rat nhanh (H.4). 
Sau hien dien tren tat ca cac giong tao trong tai BBSCL. 


36 










Hinh 6 : Thanh trimg Sau due trai 
Tao 


39 





Hinh 7 : Ong ky sinh Sau 
Autoha brachygonin 


40 



Bac diem hinh thai va sinh hoc 

Thanh trung co kich thudc nho, chieu dai sai canh 12 
- 14 mm, chieu dai than 6 mm, mau nau (H.6). Au trung 
co ccS the man nau hong, dau nho mau nau (H.7). Sau 
phat trien day du dai khoang 10 mm. Nhong mdi dau co 
mau nau Itft, luc sip vu hoa, chuyen sang mau nau sam, 
nhong co chieu dai 6-8 mm, thcfi gian nhong keo dai 
khoang 8 ngay. Thanh trung thtfdng de trtfng tren cac 
trai non, au trung nd ra due vao sau trong trai, an ca 
phan thit va hot non. Trong dieu kien phdng thi nghiem, 
sau khi phat trien day du, sau chui ra ngoai, nha tef ket 
phan thanh mot ken mdng va hoa nhong trong ken ngay 
sat chan cuong trai (H.5). 

Phong tri 

Loai bo nhtfng trai bi nhiem sau ra khdi vudn (chon 
sau difdi dat). Suf dung thuoc hoa hoc khi > 3% so trai 
tren vufdn bi nhiem sau, co the sd dung cac loai thuoc trCf 
sau thong dung nhif Sagomyein, Sevin, Decis, 
Sumicidine, Sumi-alpha. 

4. Rep sap phan 

Ho: Pseudococcidae - Bo: Homoptcra 

Co hai loai rep sap phan hien dien tren cay tao trong 
tai cac vung thuoc BBSCL, bao gom loai Planococcus 
lilacinus va Pseudococcus sp., trong hai loai nay thi pho 
bieh nhat la loai Planococcus lilacinus. 


41 



Tinh hinh gay hai 

Mien dien tren 88,8% vuttn dicu tra tai Dong Thap, 
Can Thri va Tien Giang (Nguyen Thi Thu Cue va Lc 
Quoc Dien, 1997) gay thiet hai trung hinh cho 42% so 
cay trong viftln va 18% so" dpt non, la non va bong tren 
cay. Rat quan trong tai Tien Giang. Thu’dng deo bam 
tren bong, la, dpt non lam cho la quan, ray tiet mat ngpt 
lam nam bo hong phat trien, anh hi/dng den sir quang 
hdp cua cay. Rap sap gay hai nang vao miia nang tvf 
thang 1 - 4 difdng lich. Trong dicu kien tir nhien rep sap 
bi gay hai bdi nhieu loai ong ky sinh. 

4.1. Rep sap phan Planococcus lilacinus 

(H. 10, H.l 1) 

(Tham khao cac dac diem hinh thai va phdng tri tren 
cay sa bo, chom chom, oi va mang cau). 

4.2. Rep sap phan Pseudococcus sp. 

Tren ccl the thanh trung va au trung co nhieu spi sap 
dai, min, mpe khong then thtf l\i nhat dinh. Thanh trung 
cai dai khoang 3 mm. Trong qua trinh phat trien, rep sap 
tiet ra rat nhi£u Ion sap lrang nhiT bong gon, rep sap 
thifdng nam diTdi nhtfng Ion sap trang nay de chich hut 
va sinh san. 

Phong tri 

Xem phan phong tri rep sap tren sa bo, chom chom 
va mang cau. 


42 




Hmh * : Nhfmg Ong kv sinh Sau an 
b6ng Autoba brachygonia 


43 










Hinh 10 : Rep Sap 
Planococcus lilacinus Iren canh Tao 


45 






5. Sau an la tao 


Bo: Lepidoptera 

Tren tao, co nhieu loai sau tan cong Iren la trong do 
co hai loai pho bien thuoc bo canh vay. 


5.1. Sau an la tao mau nau 

Au trung phat trien day du dai khoang 13 mm, map, 
dau mau vang left, cd the mau nau do (H. 12). Tren cd the 
rai rac co nhufng long td min, mau trang trong. Thanh 
trung co mau nau xam, cann co anh bac, chieu dai sai 
canh khoang 12-13 mm, chieu dai than 6 mm (H.13). 
Trong dieu kien tif nhien, au trung thtfclng bi nhiem benh 
nam vdi ty le kha cao, dac bict trong mua mifa (H.15). 
Sau khi hoan thanh giai doan phat trien, sau nha td, ket 
phan thanh ken tren la hoac tren chum bong va hoa 
nhong tiong ken (H.14). Ken thitffng dai, khong co hinh 
dang ro ret (H.14). 

5.2. Sau an la tao mau xanh 

Au trung co than dai, manh khanh, mau xanh vang, 
dau den, tren dot than thtf sau, xuyen qua ldp da trong co 
2 ddm mau vang sam (H.17). Chieu dai cd the khi phat 
trien day du dai khoang 17 mm, tren cd the rai rac mot 
so long id min. Khi mdi n<3, sau co mau trang hoi vang 
xanh. dau mau trang si?a, cd the dai 3 - 3,5 mm. 


47 



Phong tri 

De phong tri bang cac loai thuoc trif sail thong 
thtfdng. Chi suf dung thuoc khi mat so sau cao. 

6. Nhom con trung it pho bien 

Tren tao, ngoai nhilng loai dtfdc ghi nhan kha pho 
bien nhif vita neu tren, con co mot so loai con trung gay 
hai khac nhif rep sap dinh (Diaspidae), sau due canh, ray 
trang (Flatidae - Homoptera) (FI. 18) va mot so loai sau 
an la khac (H.19). Rep sap dinh gay hai tren canh, trai 
va bong, chich hut nhita cua cac bo phan nay tren cay. 
Ca 4 nhom sau due canh, rep sap dinh, ray (Flattidae) va 
sau an la deu xuat hien rai rac, mat so" thap. Chi/a gay 
hai dang ke. 


48 






Hinh 12 : Thanh trung 
Sau an la mau nau 


49 
















Hinh 14 : Au trung Sau an la man nan 
bi nhiem benh Nam 














Hinh 17 : Kiv (Fialidae-Homopteid) 
tren Tao 


54 



Hinh IK : Thanh trung Sau an la lao 
(Pyralidae) 



BIEN PHAP PHONG TRI CON 

• • 

TRUNG VA NHEN GAY HAI CAY 

• » 

AN TRAI 

PGS.TS. NGUYEN THI THU CUC 


Chiu track nhiem xuat ban: 

BUI VAN NG0I 

Bien tap : 

NGUYEN TRliCfNG 

Bia : 

HUYNH PHI HAT 


In 1000 ban, kbo I3x 19 cm. In tai Cong tv ed phan In Ben Tre 
So dang ky KHXB: 108/832 CXB Cue xuat ban cap ngay : 18/ 
00/2001. In \ong \a nop In’Ll ehicu : qui 2 mim 2002. 



BO SACH KY THUAT VE TRONG CAY AN QUA 


33 * 
Ciu hoi dap \c 

troue va chant mr- 
cav in qua 

(cay carol) 



37 

iu hoi dip vc 
m chiim *oc 
c#\ in qui 
(CAV CAM) 




«(> fll if 

PUag ir| cia turns' * oh(> 
r,i> kfi ti> iatrai 


h 

^ r <m~ 


KY THl’AT 
tr6ng CAY AN Of A 

KHOM (DATA) 



iu( > rii\r 

filing trj (in tr.iqt »■ nh<n 
Uiy Uji cut in trill 


m;s 

% ^ ViV 


iVivau k 

MVM.141 M(M, 
VIV 


wi\ rH\f 

fMn tri eta tmg *< ahgs 
<.hU.ciii.tr* 





nixrnu’ 

fhnng In oW trung vi nkco 
i.h Uitii iairii 

(OAt. MfT wimi 

ill Di.rftVMILOV.l 

•:v* *v 


SgJf 




THANH NGHlA PH AT IIANII 
NI1A SACH NGUYfeN VAN C(T 
2S8B An Dncmg Vwng, Q.5. TP HCM 
Website: sachthanhnghia. com 



Gia: 7.000<J 


























